(page 1) 

Giam doc Vien Cong to Dia phuong Tokyo - Nhat Ban 

(ho)(ten) 



Ngay nn thang 6 nam 2008 

Giay de nghj cung hdp tac dieu tra 

Kinh giii: Vien Kiem sat Nhan dan Toi cao - Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam 

Thua quy ca quan. Hien nay, cac cong to vien ca quan chung toi dang tien hanh cuoc dieu tra 
doi vai bi can MORITA Shota ve vu an kha nghi vi pham Luat thue phap nhan cua Nhat Ban va doi 
voi bi can TAKASU Kunio ve vu an kha nghi vi pham Luat chong canh tranh khong lanh manh cua 
Nhat Ban. Trong qua trinh thuc hien nhiem vu, chiing toi can su giiip da cua quy ca quan trong viec 
suu tam va cung cap chung cu. Vay, Chung toi kinh de nghi quy ca quan cung hgp tac dieu tra voi 
chung toi. 

Dong thoi, chung toi kinh de nghi quy ca quan cho phep can bo Vien Cong to Nhat Ban sau day 
nhap canh vao Viet Nam de thuc hien nhiem vu cung hgp tac dieu tra voi quy ca quan. 

Noi dung Giay de nghi bao gom cac muc sau: 
Phan 1 . Tom tat vu an 

Phan 2. Ly do can thiet va khong the thieu dugc cua viec de nghi cimg hgp tac 
Phan 3. Cac cong viec de nghi cu the 

Phan 4. Ve viec dua can bo vien cong to Nhat Ban sang Viet Nam 
Phan 5. Ve viec bao mat 
Phan 6. Ve nguon kinh phi dieu tra 

Phan 1. Tom tat vu an 

1. Vu an vi pham Luat thue phap nhan cua Nhat Ban 
(l)Bican 

Ho va ten: MORITA, Shota (^H#i: / Sam-Dien, Tuang-Thai) (Gioi tmh: Nam) 

Sinh ngay 14 thang 9 nam 1941 (66 tuoi) 

Quoc tich Nhat Ban 

Nguyen quan: Nha so 73 Phuang Saga-Hirosawa-Minaminocho, Quan Ukyo, TP. Kyoto 

Noi thuang tru: Nha so 5-24-34 Phuang Utsukushigaoka, Quan Aoba, TP. Yokohama 

Nghe nghiep: Khong nghe (nghiep) 

(2) Tom t§t su viec kha nghi 

Bi can MORITA Shota von la tong giam doc cua Cong ty Co phan Pacific Consultants International 
Nhat Ban (tu day goi tat la Cty PCI) va da dieu hanh tat ca moi cong viec cua Cty PCI trong thoi gian 
nam chuc vu. Bi can da cung cac thanh vien ban giam doc khai cac khoan kinh phi khong ton tai 
(page 2) nhu kinh phi thue thiet ke, va da dau dugc khoang 177,000,000 yen Nhat trong thoi gian hai 
nam tai chmh la nam 2002-2003 (quyet toan vao thang 9 nam 2003) va nam 2003-2004 (quyet toan 
vao thang 9 nam 2004). Tong cong da tron thue phap nhan la 57,000,000 yen Nhat. 

(3) Noi dung cac dieu luat duac ap dung 

Luat Thue Phap nhan Nhat Ban 



Dieu 159 - Khoan 1 

Do CO cac hanh vi khai man va cac hanh vi bat chmh khac, bi can MORITA da khong nop cac 
khoan thue phap nhan dugc quy dinh trong Dieu 74 - Khoan 1 - Muc 2, Dieu 81 (22) - Khoan 1- Muc 
2, Dieu 89 (10) - Khoan 1 - Muc 2, Dieu 89 - Muc 2, hoac Dieu 104 - Khoan 1 - Muc 2 cung nhu 
truang hgp nhan dugc tien hoan thue phap nhan dugc quy dinh trong Dieu 80 - Khoan 6, dai dien cua 
phap nhan do hoac nguoi dai ly, nguoi dugc thue hoac nhan vien khac da c6 hanh vi vi pham phai 
chiu phat tu tu 5 nam tra xuong hoac nop tien tu 5,000,000 yen Nhat tra xuong, hoac chiu ca 2 hinh 
phat tren. 

2. Vu an vi pham Luat chong canh tranh khong lanh manh 
(l)Bican 

Ho va ten: TAKASU, Kunio (MMPU^ I Cao-Tu, Bang-Hung) (Giai tmh: Nam) 

Sinh ngay 28 thang 1 1 nam 1942 (65 tuoi) 

Quoc tich: Nhat Ban 

Nguyen quan: Nha so 198 Phuang Motomiyacho-Motomiya, Thi xa Tanabe, Tinh Wakayama. 

Noi thuang tru: Nha so 2-778-72 Phuang Mukaihara, Thi xa Higashi-Yamato, Thu do Tokyo. 

Nghe nghiep: Khong nghe (nghiep) 

(2) Tom t§t su viec kha nghi 

Bi can von la giam doc dieu hanh duoi su lanh dao cua bi can MORITA Shota cua Cty PCI. Trong 
thoi gian nam chuc vu, bi can da van dong de ky hgp dong tu van cho du an xay dung hanh lang 
dong tay va du an nang cap moi trirong nude do Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi 
truang Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh chu quan. Trong qua trinh thue hien cong 
viec tren, bi can cung mot so thanh vien ban giam doc Cty PCI da dua hoi 16 khoang 220,000 do la 
My cho Ong Huynh Ngoc Si la Truang Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang Nuac 
cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh vao khoang ngay 29 thang 8 nam 2006 tai Tru sa Ban 
Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi 
Minh nam a nha so 3 Duong Nguyen Thi Dieu, Quan 3, Thanh Pho Ho Chi Minh voi muc dich dugc 
ong Si tao dieu kien tot han trong viec ky ket hgp dong tren. (Page 3) Tom lai, bi can da dua tien mat 
hoac cac Igi ich khac cho can bo vien chuc cua mot nha nuac khac voi muc dich la Igi dung chuc 
quyen cua nguoi do nham thu dugc Igi ich kinh doanh bat chmh trong giao dich thuang mai quoc te. 

(3) Noi dung dieu luat duae ap dung 

Luat chong canh tranh khong lanh manh Nhat Ban 
Dilu 18 - Khoan 1 

Bat cu ai cung khong dugc dua tien mat hoac cac Igi ich khac cho can bo vien chuc nao do cua 
nha nuac khac, hoac thong bao truac, hoac hua hen truac nhung viec do voi muc dich la thao tung 
nguoi do lam hoac khong lam cong viec lien quan den chuc vu, hoac Igi dung chuc quyen cua nguoi 
do de sai khien can bo vien chuc khac lam hoac khong lam cong viec lien quan den chuc vu cua nguai 
ay nham thu dugc Igi ich kinh doanh bat chmh trong giao dich thuang mai quoc te. 
Dieu 21 - Khoan 1 - Muc 11 

Nguoi nao da pham cac Dieu 16, 17 hoac Dieu 18 - Khoan 1 thi phai chiu a tu tu 5 nam tra xuong 
hoac nop tien tu 5,000,000 yen Nhat tra xuong, hoac chiu ca 2 hinh phat tren. 

Phan 2. Ly do can thiet va khong the thieu du'dc cua viec de nghj cung 
hdptac 

1. Theo ket qua dieu tra cho den nay, chung toi da nam dugc rang, bi can MORITA Shota da cting cac 
thanh vien ban giam doc lap ke hoach dua hoi loi doi voi can bo vien chuc nao do cua mot so nha 
nuac khac voi muc dich la cac nha nuac do cho Cty PCI ky hgp dong tu van cac du an xay dung. De 
gay quy, bi can TAKASU Kunio da lap mot cong ty tai Hong Kong va Cty PCI da chuyen tien den tai 
khoan cua cong ty do. Ket qua, trong thoi gian hai nam tai chmh la nam 2002-2003 (quyet toan vao 
thang 9 nam 2003) va nam 2003-2004 (quyet toan vao thang 9 nam 2004), Cty PCI da khai mot so 
kinh phi khong ton tai de giam doanh thu cua minh va tron thue phap nhan. 



2. Ben canh each tron thue ghi tren, chiing toi cung da nam dugc rang, muon nhat sau nam 2003, trong 
Cty PCI, bi can TAKASU Kunio da cung cac thanh vien ban giam doc va nhan vien van phong Cty 
PCI dai dien tai Viet Nam lap ke hoach dua hoi 16. Ho nhieu Ian mang tien mat tu tru so chmh tai 
Nhat Ban sang van phong Cty PCI dai dien tai Viet Nam. Ho da dua hoi 16 d6i voi Ong Huynh Ngoc 
Si la Truong Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truong Nuac cua Uy ban Nhan dan 
Thanh Ph6 H6 Chi Minh voi y d6 duac ong Si tao dieu kien t6t han trong viec ky ket hap d6ng. (page 

4) 

Hon nua, bi can MORITA va d6ng bon c6 dau hieu cung ke toan vien Cty PCI gia mao mot c6ng 

ty tu van khong t6n tai va bien tien h6i 16 dua cho Ong Huynh Ngoc Si thanh kinh phi thue dich vu 
cua cong ty tu van ay de giam doanh thu cua minh va tr6n thue phap nhan. 

Trong qua trinh dieu tra, t6ng s6 tien tr6n thue cua Cty PCI ma chung toi da ghi a "Phan 1. Tom 
tat vu an" c6 the len cao han nua. 

Chiing toi cung da nam dugc rang, Ian cu6i cung bi can TAKASU dua h6i 16 d6i voi Ong Huynh 
Ngoc Si voi y d6 neu tren la vao khoang ngay 29 thang 8 nam 2006 tai Tru sa Ban Quan ly Du an neu 
tren voi so tien 220,000 do la My. 

3. Trong giai doan hien nay, chung toi hoan toan chua nam dugc nhung can cu phap ly ve viec thanh 
lap cung nhu quy dinh nhung chuc nang cua Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truong 
Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Ph6 H6 Chi Minh. D6ng thai chung toi cung hoan toan chua nam 
dugc thong tin xac dinh ca nhan, chuc quyen cung nhu tinh hinh sa huu tai san rieng cua Ong Huynh 
Ngoc Si. Chung toi cho rang viec dieu tra nhung dieu nay khong the thue hien dugc trong nuac Nhat 
Ban. 

Viec dieu tra xac dinh lai d6i tugng ma Cty PCI da dua tien cung nhu muc dich dua tien la hai 
cong viec khong the thieu khi tien hanh dieu tra vu an vi pham Luat thue phap nhan cua Nhat Ban va 
vu an vi pham Luat ch6ng canh tranh khong lanh manh cua Nhat Ban nen chung toi nhan thay su can 
thiet ve viec xin de nghi quy ca quan cung hgp tac dieu tra. 

4. Chung toi dugc biet. Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truong Nuac thuoc Uy ban 
Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh c6 tien than la Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay thuoc Uy 
ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh. Boi vay, trong Giay De nghi cung hop tac dieu tra nay, 
cum tu "Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truong Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh 
Ph6 H6 Chi Minh" c6 the bao g6m ca "Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay cua Uy ban Nhan 
dan Thanh Pho Ho Chi Minh" truac day. 

Phan 3. Cac cong viec de nghj cu the 

Chung toi can suu tam mot s6 tai lieu sau day voi vai loi chung nhan tmh su that cua tai lieu do. 
Chung toi thiet nghi, cac tai lieu duoi day deu thuoc loai tai lieu ghi nhung su that ma cong nhan vien 
chuc Viet Nam c6 the chung nhan dugc trong pham vi chuc quyen cua tung nguoi. Vay, trong truong 
hgp dugc Viet Nam cung cap cac tai lieu ghi tren, chiing toi rat mong dugc cong nhan vien chuc Viet 
Nam phu trach van de do hoac thu truong ca quan ma nguoi do dang thuoc ghi them vai loi chung 
nhan cho cac tai lieu do. Trong vai loi chung nhan c6 the c6: Ho va ten, chuc vu-chuc danh cua 
nguoi chung nhan, ngay thang nam ghi loi chung nhan. 

Vi viec dieu tra nay mang tmh khan cap nen chung toi kinh de nghi quy ca quan c6 the gui tung 
tai lieu ngay sau khi quy ca quan da c6 tung tai lieu do (page 5) theo thu tu quy ca quan da c6 tung tai 
lieu do. 

1. Tai lieu xac dinh ca nhan Ong Huynh Ngoc ST, anh cua nguoi do (ca hai anh c6 deo kinh va 
khong CO deo kinh) 

2. Bien ban ke khai (ban tucrng thuat) cua Ong Huynh Ngoc ST 

Bien ban nay do ca quan cung hgp tac dieu tra lap, ghi ro noi dung dau tranh, ngay thang nam dau 
tranh, ho va ten cua nguoi lap bien ban cung nhu ho va ten cua nguoi ke khai. Xin luu y, trong qua 
trinh dau tranh, nguoi dieu tra c6 the lay nhung loi khai su that bat Igi cho nguoi ke khai nen nguai 



dieu tra phai bao truac nguoi ke khai ve quyen im lang (quyen Igi khong hgp tac, tra loi cau hoi cua 
nguoi dieu tra neu nguoi ke khai khong muon). 

Chung toi kem theo ban hoi trong Giay de nghi cung hop tac dieu tra nay. 
Tai lieu tham khao 
Bai bao Thanh Nien tren mang ngay 14/11/2007 



^ Thanh Nien Online | fien thang G.2009, ham Thu Thiem (TPHCM) se thong xe - Den thang G.2009, ha 



File Edit View Favorites Tools Help 

iQbcigH.^^- Q [^ [^ !#J5 ' jO Search ^vV Favorites = 



#1^- 



TTi 



□oa-i 



Address 



I http : llwww 1 . thanhnien . com . vn/Xahoi/2007/ 11/14/21 5906 . tno 



t Chiio iHioi s^iig 

!r Tlie i}UA ti e 

^ Kinlite 

!r The gioi 

^ Van hoa - Mghe thuat 

ir Giao clue 

r KIiOhI hoc 

ir Cong nghe thong tin 

f Sii'c hhoe 

ir Thlthao 

f Pha|> liiat 

ir Hlia cTat 

^ Boi song 

i^ Kieu hiio 

t Thii^ gian 

i^ Ton soan £ han cToc 

I: Til' lien - Ho ^o' 

y Y hien 

I: Thanh lliontiian san 

i^ Thanh Mien the thao 



» Vi^lamonnng 



^ Si/kienTheTliao 



Viel Nam 



Tong bien tap 
NGUYEN CONG KHE 






wwvi.hayle 



Den thang 6.2009, ham Thu Thiem (TP.HCM) se thong 

09:37:: 



(TNO) Chieu 13.1 1 , lam viec tru'c 
trinh xay di/ng ham VLi'Qt song Ss 
dtr an Dai Ig Dong Tay TP.HCM. I 
Chinh trj. Bi thu' Thanh uy TP.HCI 
Hai cho biet day la cong trinh dtrc 
VLTOft song duy nhat & Bong Nam 
hoi cac dan vi phai chu y chat lu'i 
loan tuyet doi. 




Cong tnnt} be c^c f^am Ti^ii TNem 
nam sau di/oi i^at- Ani^ i^goc Hau 



Dlt an xay dtrng Dai 13 Dong 1 
xuyen tam TP.HCM di qua cac qL 
5, 6, 3, Binh Tan va huyen Binh C 



chieu dai toan tuyen la 21 ,89 km. Tong mi>c dau tu' dtr an khoang 9.8 
Trong do, von vay ODA cua chinh phu Nhat Ban 6.393 ty (Jong, von ng 
TP.HCM 3.470 ty dfing (chigm 35,13% tfing mi>c d§u tu'). 




Ong Huynh l^goc S7dang bao cao so /mx ve i^am Thu TNem vuui 
Sai Gon - Anh: Ngoc Han 



Ong Ong Huynh Ngoc ST dang bao cao so* lirac ve ham Thu Thiem virot song Sai Gon. 
3. Tai lieu ve chuc quyen va noi dung cong viec phu trach cua Ong Huynh Ngoc ST 



(1) Tai lieu c6 the nam dugc vi tri cua Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang Nuac 
cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh trong bo may to chuc chmh quyen Thanh Pho Ho Chi 
Minh nhu van ban phap luat ve can cu thanh lap ban chang han. 

(2) Tai lieu c6 the nam dugc ly lich cua Ong Huynh Ngoc Si, dac biet, tai lieu ma c6 the nam dugc 
thoi gian ma Ong Huynh Ngoc Si giu chuc Truang Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi 
truang Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh. 

(3) Tai lieu c6 the chung minh dugc Truang Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang 
Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh la can bo vien chuc Viet Nam. 

(4) Tai lieu c6 the nam dugc bo may to chuc Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang 
Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh, moi quan he giua hai bo phan Du an Hanh 
lang Dong Tay va Moi trirong Nude, cac cong viec dugc phan cong giua hai bo phan nay. 

(5) Tai lieu c6 the nam dugc chuc quyen va noi dung cong viec phu trach cua Ong Huynh Ngoc Si c6 
can cu vao phap luat va cac quy dinh trong noi bo Ban. (Trong truang hgp c6 thay doi ve chuc quyen 
va/hoac noi dung cong viec phu trach trong thoi gian Ong Huynh Ngoc Si giu chuc Truang Ban thi c6 
the bao gom nhung thay doi do). Dac biet, tai lieu ma c6 the nam dugc chuc quyen va noi dung cong 
viec phu trach cua Ong Huynh Ngoc Si c6 lien quan den ky hgp dong tu van cho cac du an xay dung 
hanh lang dong tay va nang cap moi truang nuac (Cu the la chuc quyen va noi dung cong viec phu 
trach cua Ong Huynh Ngoc Si doi voi cac viec [i] quyet dinh phuang Phanc chon dan vi tu van, [ii] 
chon dan vi tu van, [iii] ky hgp dong, [iv] thay doi hgp dong, va [v] giam sat dan vi tu van). (page 6) 

(6) Tai lieu c6 the nam dugc dia chi van phong lam viec cua Ong Huynh Ngoc Si trong Tru sa Ban 
Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi 
Minh (bao gom ban do xung quanh tru sa va tu lieu anh c6 the nam dugc hinh anh ben ngoai cua tru 

sa). 

4. Tai lieu eo the n§m duac tinh hinh so* huu tai san cua Ong Huynh Ngoc ST 

De nghi quy ca quan thuc hien dieu tra nha rieng (ca nha va dat), xe 6-t6 va cac noi c6 lien quan 
den Ong Huynh Ngoc Si, va thuc hien the chap cac tang vat va giay ta c6 the nam dugc noi dung va 
gia tri cua tien mat, chung khoan c6 gia tri, dong san, bat dong san ma Ong Huynh Ngoc Si sa huu, cu 
the bao gom: [1] Tien mat (bao gom ca ngoai te) de trong nha rieng nao do, [2] Giay ta lien quan den 
giao dich ngan hang nhu so theo doi tien gui tiet kiem, chung thu tien gui tiet kiem, chung tu giao 
dich chi tiet, [3] Chung khoan c6 gia tri nhu c6 phieu, trai phieu nao do, [4] Giay ta giao dich chung 
khoan c6 gia tri nhu ban bao cao mua ban c6 phieu, chung tu giao dich chi tiet, [5] Giay dang kiem xe 
6-t6 nao do, [6] Da quy nhu vang, bac va cac da quy khac, [7] Giay ta lien quan den giao dich bat 
dong san nhu giay chung nhan quyen su dung dat, chung thu quyen su dung dat, chung thu sa huu 
nha cua, giay hgp dong mua ban bat dong san (bao gom hgp dong mua ban quyen su dung dat va lap 
Bien ban the chap tai san. De nghi thuc hien lam ban sao va chup anh cua tung tang vat va giay ta da 
the chap de lap ban bao cao do nguoi dieu tra thuoc quy ca quan viet, kem theo ban sao va anh chup 
cua tung tang vat va giay ta da the chap (Ban bao cao do phai ghi ro ten cua tung tang vat va giay ta, 
ho va ten cua nguoi viet tung giay ta, ngay thang nam viet tung giay ta, noi viet tung giay ta, phuang 
phap viet tung giay ta va tinh hinh viet tung giay ta luc bay gia cung nhu ngay thang nam lap ban bao 
cao, ho va ten, chuc vu-chuc danh cua nguoi lap ban bao cao, ky ten cua nguoi lap bao cao) va cung 
cap cho chung toi. 

Sau khi dugc quy ca quan cung cap Bien ban the chap tai san va Ban bao cao dieu tra-the chap, 
chung toi se khong de nghi quy ca quan cung cap tung tang vat va giay ta cho chung toi. 

5. Tai lieu lien quan den khai ngoai te khi nhap canh vao Viet Nam 

De nghi quy ca quan cung cap giay quan ly xuat nhap canh hoac giay ta tuang tu cua nguoi khai 
ngoai te khi nhap canh vao Viet Nam cua hanh khach (doi tugng: nguoi mang ho chieu Nhat Ban) di 



chuyen bay so JL5133 tu San bay Quoc te Tokyo (tuc San bay Narita) den San bay Tan San Nhat - 
Thanh Pho Ho Chi Minh vao ngay 23 thang 12 nam 2003. 

Phan 4. Ve viec du'a can bo vien cong to sang Viet Nam 

Ve viec dieu tra va siru tarn cac chung cu khac ma quy ca quan se thuc hien theo giay de nghi 
cung hgp tac dieu tra nay, chung toi c6 nguyen vong dua cong to vien va nhan vien vien cong to thuoc 
ca quan chung toi sang Viet Nam trong thoi gian suu tam chung cu ve vu an nay ma quy ca quan chi 
dinh cho chung toi. Chung toi kinh de nghi quy ca quan cho phep can bo chung toi sau day nhap canh 
vao Viet Nam. 

Dong thai, truac khi bat dau trien khai viec dieu tra, suu tam chung cu theo giay de nghi cung hgp 
tac dieu tra nay,chung toi c6 nguyen vong dua cong to vien va nhan vien vien cong to thuoc ca quan 
chung toi sang Viet Nam de trao doi cho viec chuan bi trien khai viec dieu tra, suu tam chung cu. 
Chung toi kinh de nghi quy ca quan cho phep can bo chung toi sau day nhap canh vao Viet Nam. 
(Page?) 

1. Ho va ten, chuc vu-chuc danh cong to vien va nhan vien vien cong to ma chung toi dinh dua sanhg 
Viet Nam. 

MAEDA, Atsushi (ftlHl^i / Tien-Dien, D6n-Su), cong to vien Vien Cong to Dia phuang Tokyo, 

Nhat Ban 

ONISHI, Masaki (^M^li / Dai Tay, Chan-Tho), nhan vien Vien Cong to Dia phuang Tokyo, Nhat 

Ban 

2. Thoi gian (nguyen vong cua chung toi) 
Muon nhat truac cuoi thang 7 nam 2008. 

3. Muc dich dua sang 

(1) De trao doi cho viec chuan bi trien khai viec dieu tra, suu tam chung cu. 

(2) De CO mat trong viec dieu tra c6 hen quan. 

(3) De trao doi y kien voi ca quan chuc nang phia Viet Nam 

Phan 5. Ve viec bao mat 

Chung toi kinh de nghi quy ca quan giu bi mat ve noi dung chung toi de nghi quy ca quan cung 
hgp tac dieu tra, cung nhu cac chung cu ma do su hgp tac nay lay dugc. 

Phan 6. Ve nguon kinh phi dieu tra 

Phia Nhat Ban chung toi c6 the chiu moi kinh phi can thiet khi tien hanh viec cung hgp tac dieu tra 
neu tren. 



(Page 1) 

Ban hoi ddi v6i Ong Huynh Ngoc ST 

du an xay dung hanh lang dong tay va du an nang cap moi trirong niro'c do Ban Quan ly Du an 
Hanh lang Dong Tay va Moi truong Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh chu quan 



1 . Thuyet minh ly lich anh cho toi. 

2. Du an xay dung hanh lang dong tay Sai Gon va du an nang cap moi truong nuac Thanh Pho 
Ho Chi Minh la hai du an ma Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh, mot chmh quyen 
dia phuang cua Viet Nam lam chu dau tu phai khong? Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong 
Tay va Moi truong Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh da dugc Uy ban 
Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh giao nhiem vu va quyen han ky ket va thuc hi en hgp dong 
ve hai du an neu tren phai khong? 

3. Thuyet minh nghe nghiep, ca quan dang thuoc, chuc vu-chuc danh va noi dung cong viec 
hien nay cua anh cho toi. 

4. Thuyet minh noi dung cong viec cua anh luc giu chuc Truong Ban Quan ly Du an Hanh lang 
Dong Tay va Moi truong Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh. Viec ky ket 
hgp dong va giam sat thuc hien hai du an neu tren deu thuoc ve nhiem vu va quyen cua anh 
liic giu chuc phai khong? Dong thoi, viec chon doi tac hgp dong ve hai du an neu tren thuoc 
ve nhiem vu va quyen cua anh liic giu chuc phai khong? 

5. Anh CO biet Cong ty Co phan Pacific Consultants International Nhat Ban (tu day goi tat la Cty 
PCI) phai khong? 

6. Anh CO biet cac ong TAKASU Kunio, TAGA Masayoshi, SAKASHITA Haruo, SAKANO 
Tsuneo, KONO Tatsuhiko va FUKUSHIMA Tomoyuki la thanh vien ban giam doc hoac 
nhan vien Cty PCI phai khong? Anh c6 quan he vay-mugn tien mat ca nhan voi nhung nguoi 
do phai khong? 

7. Luc anh giu chuc Truong Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truong Nuoc cua 
Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh, Du an xay dung hanh lang dong tay Sai Gon va 
du an nang cap moi truong nuoc Thanh Pho Ho Chi Minh dugc tien hanh nhu the nao? 

8. Thuye minh qua trinh lien hiep cong ty do Cty PCI lam chu trung thau doi tac ky hgp dong tu 
van cho giai doan 1 va giai doan 2 cua Du an xay dung hanh lang dong tay Sai Gon cho toi. 

9. Thuyet minh qua trinh 5 Ian thay doi hgp dong ve noi dung hgp dong tu van cho giai doan 1 
va giai doan 2 cua Du an xay dung hanh lang dong tay Sai Gon cho toi. 

10. Thuye minh qua trinh lien hiep cong ty ma Cty PCI tham gia triing thau doi tac ky hgp dong 
tu van cho giai doan 1 va giai doan 2 cua Du an du an nang cap moi truong nuoc Thanh Pho 
Ho Chi Minh cho toi. 

1 1 . Ve viec chon doi tac hgp dong tu van cung nhu thay doi hgp dong tu van, (page 2) nhung 
nguoi CO lien quan voi Cty PCI nhu cac ong TAKASU Kunio, TAGA Masayoshi, 
SAKASHITA Haruo, SAKANO Tsuneo, KONO Tatsuhiko va FUKUSHIMA Tomoyuki (tu 
day goi tat la nhung nguoi c6 lien quan voi Cty PCI) da tung nho anh tao dieu kien, giiip do 
phai khong? Neu ho da nho anh giup thi thuye minh noi dung va qua trinh nhan viec giiip cho 
nhung nguoi c6 lien quan voi Cty PCI cho toi. 

12. Ve viec chon doi tac hgp dong tu van cung nhu thay doi hgp dong tu van, nhung nguoi c6 
lien quan voi Cty PCI va anh da c6 hua hen dua-nhan tien mat phai khong? Neu nhung nguoi 
CO lien quan voi Cty PCI va anh da hua hen viec do thi thuye minh noi dung va qua trinh viec 
do cho toi. 

13. Ve viec chon doi tac hgp dong tu van cung nhu thay doi hgp dong tu van, anh da tao dieu 
kien, giup do nhung nguoi c6 lien quan voi Cty PCI phai khong? Neu anh da da tao dieu kien, 
giup do nhung nguoi c6 lien quan voi Cty PCI thi thuye minh noi dung va qua trinh viec do 
cho toi. 

14. Khoang ha tuan thang 5 nam 2003, anh c6 gap cac ong SAKANO Tsuneo va TAKASU 
Kunio hoac nhung nguoi c6 lien quan voi Cty PCI tai tru so Ban Quan ly Du an Hanh lang 



Dong Tay va Moi truang Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh phai khong? 
Neu anh c6 gap thi thuyet minh cuoc gap luc bay gia cho toi. 

15. Luc bay gia, anh c6 nhan tien mat tu ong TAKASU Kunio hoac nhung nguoi c6 hen quan 
voi Cty PCI phai khong? Neu c6 nhan thi kim ngach so tien dugc nhan, ly do dugc nhan va 
muc dich su dung so tien dugc nhan cho toi. Neu c6 ngoai te trong so tien dugc nhan thi cho 
biet kim ngach cua tung loai ngoai te cho toi. 

16. Khoang ha tuan thang 12 nam 2003, anh c6 gap cac ong SAKANO Tsuneo va TAKASU 
Kunio hoac nhung nguoi c6 lien quan vai Cty PCI tai tru so Ban Quan ly Du an Hanh lang 
Dong Tay va Moi truang Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh phai khong? 
Neu anh c6 gap thi thuyet minh cuoc gap luc bay gia cho toi. 

17. Luc bay gia, anh c6 nhan tien mat tu ong TAKASU Kunio hoac nhung nguoi c6 lien quan 
voi Cty PCI phai khong? Neu c6 nhan thi kim ngach so tien dugc nhan, ly do dugc nhan va 
muc dich su dung so tien dugc nhan cho toi. Neu c6 ngoai te trong so tien dugc nhan thi cho 
biet kim ngach cua tung loai ngoai te cho toi. 

18. Khoang ha tuan thang 1 nam 2005, anh c6 gap ong TAKASU Kunio hoac nhung nguoi c6 
lien quan voi Cty PCI tai tru sa Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang 
Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh phai khong? Neu anh c6 gap thi thuyet 
minh cuoc gap luc bay gia cho toi. 

19. Luc bay gia, anh c6 nhan tien mat tu ong TAKASU Kunio hoac nhung nguoi c6 lien quan 
voi Cty PCI phai khong? Neu c6 nhan thi kim ngach so tien dugc nhan, ly do dugc nhan va 
muc dich su dung so tien dugc nhan cho toi. Neu c6 ngoai te trong so tien dugc nhan thi cho 
biet kim ngach cua tung loai ngoai te cho toi. (page 3) 

20. Khoang ha tuan thang 8 nam 2006, anh c6 gap ong TAKASU Kunio hoac nhung nguoi c6 
lien quan voi Cty PCI tai tru sa Ban Quan ly Du an Hanh lang Dong Tay va Moi truang 
Nuac cua Uy ban Nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh phai khong? Neu anh c6 gap thi thuyet 
minh cuoc gap liic bay gia cho toi. 

21. Luc bay gia, anh c6 nhan tien mat tu ong TAKASU Kunio hoac nhung nguoi c6 lien quan 
voi Cty PCI phai khong? Neu c6 nhan thi kim ngach so tien dugc nhan, ly do dugc nhan va 
muc dich su dung so tien dugc nhan cho toi. Neu c6 ngoai te trong so tien dugc nhan thi cho 
biet kim ngach cua tung loai ngoai te cho toi. 

22. Anh CO nhan tien mat hoac cac Igi ich khac tu nhung nguoi c6 lien quan vai Cty PCI a nai 
khac, thoi gian khac phai khong? Neu c6 nhan thi cho biet tung truang hgp cho toi. 

23. Thuyet minh chung loai, so lugng, gia tri va qua trinh hinh tich luy cua tai san ma anh da sa 
hmi cho den nay cho t6i./(het) 



